6/22/22, 10:32 AM Huệ Khả — Wikipedia tiếng Việt 


` « "j \WIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 


# 1. 
13 


Huệ Khả 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Đại sư Huệ Khả (zh. huìkš =—LIẾ Ja. ekaq; 487- -593) là Thiê n sư Trung Quô ˆc, vị Tô thứ hai của Thiê`n tông Trung Quô “c. Sư được tổ thứ 28 của 
Thiê `n Tông Â“n Độ là Bô` Đê` Đạt Ma truyê `n tâm â“n và căn dặn gìn giữ, truyê `n bá mạng mạch Thiê n Tông tại Trung Quô“e. Dưới sư CÓ 17 đệ 
tử đã “c đạo, trong đó Đại sư Tăng Xán là được tâm truyê `n y bát trở thành Tam Tổ của Thiê`n Tông. Sử sách Phật Giáo và đời sau vẫn còn nhớ 
đê“n sư qua tâm lòng chân thật câ `u đạo không tiê“ c thân mạng, là tâ“m gương sáng cho người tham Thiê `n noi theo. 


Cơ duyên 


Đại sư họ Cơ (#E), hô `¡ nhỏ tên là Quang, quê ở vùng Võ Lao, Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quô “c. Cha sư đã lâu không có con nên thường câ `u tự, 
một tô 1 có ánh sáng lạ chiê u khă p nhà, mẹ sư từ đó mang thai. Từ bé sư đã có chí khí khác người, thông đạt các lý lẽ huyê n diệu, không ham 
câ u tài sản, thường hay đi đây đó vẫn cảnh. 


Một hôm sư đọc Kinh Phật, trong lòng muô“n tu hành giải thoát. Bèn đê“n chùa Long Môn, núi Hương Sơn, Lạc Dương xuâ † gia với Pháp sư Bảo 
Tịnh. Sau đó thọ giới cụ túc tại chùa Vĩnh Mục. Sư đi khă p nơi học các giáo lý của Đại Thừa, Tiêu Thừa. 


Năm 32 tuổi, sư trở lại Hương Sơn, suô &: ngày chuyên tâm tọa Thiê `n. trong 8 năm. Một hôm, đang lúc ngô ` 1 Thiê`n, bỗng thâ'y một thâ`n nhân 
hiện ra, nói: "Ông muô n được đạo quả, sao còn nầ n ná nơi đây. Truyê `n pháp đạo lớn không xa, nên đi đê“n phương Nam". Sư biê“t là có thâ`n 
linh giúp sức, nên đổi hiệu thành Thâ `n Quang. 


Hôm sau, cảm thâˆy đâ `u đau nhức như kim châm. Sư phụ là Bảo Tịnh muô“n cứu chữa, bỗng trên không trung có tiêˆng: Đâ ˆy là đổi xương cô t, 
không phải đau nhức thường. Sư bèn đem chuyện thâ'y Thâ `n nhân thuật lại, ngài Bảo Tịnh thâˆy xương trên đâ `u sư nhô lên như năm đỉnh núi, 
bèn nói: "Hiện tướng điê`m lành của ông tâ“t sẽ chứng đạo. Thâ `n báo ông phải sang phương Nam, ở đó có Đại sĩ Bô` Đê` Đạt Ma chùa Thiê u 
Lâm, chă ˆc đó là thâ `y ông đâ  y." 


Sư từ biệt thâ `y rô `¡ đê“n Thiêˆu Lâm Tự tham vâ“n đại sư Bô. -đê `-đạt-ma, khi âˆy sư 4o tuổi. Ban đâ `u Bô  -đê `-đạt-ma chẳng đề ý đê“n sự hiện 
diện của Sư, đê sư đứng trong tuyê t băng nhiê u ngày. Đê chứng minh Bô -đê tâm của mình, sư tự chặt cánh tay trái dâng Bô -đê -đạt-ma và 
sau đó được nhận là môn đệ. Tă c thứ 41 trong Vô môn quan có ghi lại cuộc đàm thoại đầ u tiên giữa Bô -đê -đạt-ma và Huệ Khả. 


Bồ-đề-đạt-ma ngồi nhìn vách tường. sư dầm tuyết, rút dao tự chặt cánh tay, nói: "Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con." 
Đạt-ma bảo: "Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho." 
Sư đáp: "Con không thây tâm đâu cả." 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Huệ_ Khả 1/3 


6/22/22, 10:32 AM Huệ Khả — Wikipedia tiếng Việt 


Đạt-ma đáp: ' Ta đã an tâm cho con.” 
Sư ngay đó liên đại ngộ. 


Một hôm, tô Đạt Ma gọi các môn đệ đêˆn thông báo mình să“p đi và bảo họ trình sở đă “ c, riêng sư chỉ im lặng, lễ bái. Tổ cho là đạt được phâ `n tủy 
của mình, xứng đàng làm người kê“ thừa Tô vị. Bèn nhìn sư đặn dò: "Xưa Như Lai đem Chánh pháp nhãn truyê `n cho Đại sĩ Ca-điê“p đoạn lâ`n 
lượt truyê `n mới đê“n ta. Ta nay trao lại cho ông, phải nên hộ trì, ta cũng trao ông chiê“c Cà-sa đề làm Pháp tín. Mỗi thứ đê `u có ý nghĩa, ông nên 
biêˆt lây". Sư nói: " Xin thâ `y chỉ dạy." Tổ nói: "Trong truyê`n Pháp â“n để chứng tâm, ngoài thì giao Cà-sa đề xác định tông chỉ. Đời sau lăm 
người kiêu bạc, nghi ngờ cạnh tranh sinh ra, nói ta là người xứ Tây Thiên, còn ông là người nơi này, dựa vào đâu mà cho là đă“e pháp? LâÍy gì làm 
bă ng chứng? Ông nay nhận cà-sa và pháp này, ngày sau gặp khó cứ đưa tâˆm y này ra cùng Pháp kệ của ta dùng làm minh chứng, sự giáo hóa 
không có ngăn ngại. Sau khi ta diệt độ 2oo năm, thì giữ y lại không truyê `n nữa. Lúc âˆy pháp đã phô biê“n rộng rãi. Người hiểu đạo nhiê `u, người 
hành đạo lại ít. Kẻ nói lý thì nhiê`u, còn thông lý lại ít. Người thâ m lặng chứng ngộ sẽ có hơn ngàn vạn. Ông nên cứ xiên dương, chớ xem thường 
người chưa ngộ. Chỉ một niệm chuyền cơ tâm thì đô `ng là chứng ngộ." 


Rô ¡ tổ nói kệ truyê `n Pháp: 


Phiên âm: 


Ngô bản lai tư thổ 
Truyền pháp cứu mê tình 
Nhất hoa khai ngũ diệp 
Kết quả tự nhiên thành. 


"Tạm dịch: 

Ta qua đến xứ này 
Truyền pháp cứu mê tình 
Một hoa trỗ năm cánh 


Kê Ít quả, tự nhiên thành. 


Tổ nói tiê“p: "Ta có kinh Lăng Già 4 quyền, cũng giao cho ông. Đây là yê“ˆu môn tâm địa Như Lai, sẽ giúp chúng sanh mở bày chứng ngộ tri kiê“n 
Phật. Ta từ lúc tới đây đã năm phen trúng độc, ta từng đem ra thử đặt lên đá thì đá nứt ra. Do vì ta vôˆn rời Nam Â“n Độ đề tới Đông Độ này, thâ“y 
Xích huyện, Thâ `n châu có khí tượng Đại thừa nên vượt qua biển cả, sa mạc, đem Pháp cứu người. Buổi đâ `u gặp nhau chăng hợp, nói năng ngập 
ngừng, như khờ, tự đại, nay đã truyê `n được cho ông, ý ta đã vẹn rô `i vậy". 


Đê“n khi Tổ Đạt Ma vê` Tây, sư nô Í¡ tiê“p xiên dương Chính pháp và tìm người thừa kê. Sau khi giao phó lại y bát lại cho đệ tử Tăng Xán, sư đê“n 
Nghiệp Đô, tùy duyên thuyê t pháp. Mỗi lời sư nói ra đê u được dân chúng kính nẻ, quý mê' n. Sau sư che giâ' u thân phận, thay đôi hình tướng, 
hoặc vào quán rượu, có khi đê n hàng thịt, hoặc đứng lảm nhảm giữa đường, hoặc theo gia nhân làm công việc lao nhọc. Có người hỏi: "Sư là người 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Huệ_ Khả 2/3 


6/22/22, 10:32 AM Huệ Khả — Wikipedia tiếng Việt 


tu, sao lại như vậy?" Sư nói: "Ta tự điê `u tâm, có dính dáng gì đê“n ông đâu mà hỏi!". 
Sử sách có ghi lại mẫu chuyện thú vị như sau: 


Có một ông sư có thái độ chống báng, sai chú tiểu đến dọ chân tướng Sư, nhưng chú này vừa được nghe giảng cái gọi là tà đạo thì bỗng 
nhiên chấn động tinh thần, xin lưu lại học. Vị sư lại sai chú tiểu khác đi gọi chú trước về, nhưng chú sau cũng biến luôn và cứ như thế 
thêm máy chú nữa. Sau này, vị sư tình cờ gặp lại chú tiểu đầu tiên, quở: "Sao chú để ta kêu gọi nhiều lần? Ta chẳng tốn công mở mắt cho 
chú sao?" Chú tiểu đáp: "Mắt của tôi từ bao giờ vẫn thẳng, chỉ vì ông nên nó đâm ra lé!" 


Sư đê“n huyện Quản Thành, ở dưới cổng chùa Uông Cứu mà diễn đạo vô thượng. Người đê“n nghe đông như rừng. Lúc â'y, có Pháp sư Biện Hòa 
đang giảng Kinh trong chùa, người đang ở trong, chùa đê `u rút ra nghe đại sư Huệ Khả thuyê”t pháp hê tt. Biện Hòa tức giận, vu khô “ng Sư VỚI 
quan huyện là Địch Trọng Khân. Quan nghe lời xă` ng bậy đưa ra xử sư tội chém đâ `u. Sư vẫn an nhiên, điê`m tĩnh, bảo đó là nghiệp quá khứ mình 
đã tạo nay phải chịu. Khi xử, lúc chặt đâ `u từ chỗ cô sư tuôn ra dòng tră ng ngào ngạt thơm như sữa, người thâ “y đê`u kính mê“n, biê“t là người 
đã ˆe đạo, lúc â'y sư 107 tuổi. 


Di thê sư được an táng tại Từ Châu, cách 7o dặm vê ` phía Đông Bă“e huyện Phú Dương. Đê“n đời vua Đường Đức Tông, truy tặng danh hiệu là Đại 
Tổ Thiê `n sư. 


Tham khảo 


“.Fo Guang Ta-tz'u-tien ffbY62Xã##3. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui {3 kš£ä#mlZ£Z=NÑÄft. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 
1988. (Phật Quang Đại Từ điên. Phật Quang Đại Từ điên biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.) 

„ Das Lexikon der Östlichen Weisheifslehren, Bern 1986. 

Thích Thanh Từ: Thiên sư Trung Hoa I-III. TP HCM 1990, 1995. 

m Dumoulin, Heinrich: 


Geschichte des Zen-Buddhismus l. Indien und China, Bern & Mũnchen 1985. 
Geschichte des Zen-Buddhismus ll. Japan, Bern & Mũnchen 1986. 


Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-z=-, tiếng Tây Tạng | ja.: H48 tiếng Nhật | ko.: #†~0|, tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit tit@d1l, tiếng Phạn | zh.: ft chữ Hán 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huệ_Khả&oldid=68209999” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Huệ_ Khả 3/3 


